I. Một số khái niệm 

• Một tập con hữu hạn các đơn vị điều tra đgl một mẫu. 

• Số phần tử của một mẫu đgl kích thước mẫu. 

• Các giá trị của dấu hiệu thu đuợc trên mẫu đgl một mẫu số liệu. 

II. Trình bày một mẫu sổ liệu 

• Tần số của một giá trị là số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong mẫu số liệu. 

• Tần suất fị của giá trị Xị là tỉ số giữa tần số riị và kích thuớc mẫu N: 

n , , , r 

Tị = -j^j (thường viêt tân suât dưới dạng %) 


Bảng phân bố tần số - tần suất 


Bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp 


Giá trị 

Tần số 

Tần suất (%) 

Xl 

ni 

fi 

x 2 

n 2 

h 




Xk 

n k 

Â 


N 

100 (%) 


Lớp 

Tần số 

Tần suất (%) 

[xi; x 2 ) 

ni 

fi 

[x 2 ; x 3 ) 

n 2 

h 




[Xk> Xk+l) 

n k 

'Ả 


N 

100 (%) 


III. Biểu đồ 

• Biểu đồ hình cột • Biểu đồ hình quạt 

IV. Các sổ đặc trưng của mẫu số liệu 
1. Số trung bình 

• Với mẫu số liệu kích thuớc N là |X|, x 2 ,..., x N j: 


ĐưÒTig gấp khúc 


X ] + X 2 + ...+ X N 


• Với mẫu số liệu đuợc cho bởi bảng phân bố tần số: 

_ ^ + n 2 x 2 + ...+ n k x k 

_ _ N _ 

• Với mẫu số liệu đuợ c cho bởi bảng phân bố tần số ghép lớp: 

n ị a+n 2 c 2 + ... + n k c k 

X = -- (Cị là giá trị đại diện của lớp thứ ỉ) 

2. Số trung vị 

Giả sử ta có một mẫu gồm N số liệu đuợc sắp xếp theo thứ tự không giảm (hoặc 
không tăng). Khi đó số trung vị M e là: 

- Số đứng giữa nếu N lẻ; 

- Trung bình cộng của hai số đứng giữa nếu N chẵn. 

3. Mốt 

Mốt của một bảng phân bố tần số là giá trị có tần số lớn nhất và đuợc kí hiệu là Mq . 

Chú ý: - Số trung bình của mẫu số liệu được dùng làm đại diện cho các số liệu của 
mẫu. 

- Neu các số liệu trong mẫu có sự chênh lệch quá lớn thì dùng số trung vị làm 
đại diện cho các số liệu của mẫu. 

- Neu quan tâm đến giá trị có tần số lớn nhất thì dùng mốt làm đại diện. Một 
mẫu số liệu có thế có nhiều mốt. 

4. Phương sai và độ lệch chuấn 

Đe đo mức độ chênh lệch (độ phân tán) giữa các giá trị của mẫu số liệu so với số 

Trang 52 








Trần Sĩ Tùng 


trung bình ta dùng phương sai s? và độ lệch chuẩn S=4Ĩ. 
• Với mẫu số liệu kích thước N là I X| ,X 2 ,...,X N Ỵ. 


1 N 1 N „ 1 (N Ỹ 

ỄV 

N /=1 AA 1 A / 0=1 

.2 /-=-.\2 


Với mẫu số liệu được cho bởi bảng phân bố tần số, tần suất: 


„ 1 A n 1A o 1 fA ỹ 

^Ax n ;( x i“ ỵ) =Tjĩ i n i>ệ—^ 2>,x 

N i =1 /v , =1 A / V /=1 7 

k JL r, (JL ^\ 2 

= ỵ ụ Xị -xf =£/;■*?- H f i x i 

/'=1 /=1 0=1 y 


= ỵụx i -x) 

/=1 /=1 V /=1 y 

Với mẫu số liệu được cho bởi bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp: 


„ 1 k n 1 A o 1 Ta ỹ 

Ivì 

N /=1 N /=1 A / 1/=1 ; 

A o A ~ r A ^ l 2 

= ỵục ị -xf I ự, 

/=1 /=1 1/=1 


f Cị, Hi, fi là giá trị đại diện, tần sổ, tần suất của lớp thứ /; 

V /à .vô các ,vô /ỉ'ệw thống kê N = /T| + /?2 +... + n k ) 

Chú ý: Phương sai và độ lệch chuấn càng lớn thì độ phân tản (so với số trung bình) của 
các số liệu thống kê càng lớn. 


Bài 1. Trong các mẫu số liệu dưới đây: 

i) Cho biết dấu hiệu và đon vị điều tra là gì? Kích thước mẫu là bao nhiêu? 

ii) Lập bảng phân bố tần số, tần suất. Nhận xét. 

iii) Vẽ biểu đồ tần số, tần suất. 

iv) Tính số trung bình, số trung vị, mốt. 

v) Tính phưong sai và độ lệch chuẩn. Nhận xét. 


1180 

1150 

1190 

1170 

1180 

1170 

1160 

1170 

1160 

1150 

1190 

1180 

1170 

1170 

1170 

1190 

1170 

1170 

1170 

1180 

1170 

1160 

1160 

1160 

1170 

1160 

1180 

1180 

1150 

1170 


2) Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh 


30 

30 

25 

25 

35 

45 

40 

40 

35 

45 


25 

45 

30 

30 

30 

40 

30 

25 

45 

45 


35 

35 

30 

40 

40 

40 

35 

35 

35 

35 

35 


3) Số con của 40 gia đình ở huyện A. 


2252122232 
5 2 7 3 4 2 2 2 3 2 

3 5 2 1 2 4 4 3 4 3 

4) Điện năng tiêu thụ trong một tháng ( kw/h ) của 30 gia đình ở một khu phố A. 
165 85 65 65 70 50 45 100 45 100 

100 100 100 90 53 70 141 42 50 150 

.40.70.84.59.75.57.133.45.65.75. 
















































5) Số học sinh giỏi của 30 lớp ở một trường THPT. 



6) Tôc độ ( km/h ) của 30 chiêc xe môtô ghi ở một trạm kiêm soát giao thông. 


40 

58 

60 

75 

45 

70 

60 

49 

60 

75 

52 

41 

70 

65 

60 

42 

80 

65 

58 

55 

65 

75 

40 

55 

68 

70 

52 

55 

60 

70 


7) Kêt quả điêm thi môn Văn của hai lóp 10A, 10B ở một trường THPT. 


Lớp 10A 

Điểm thi 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Cộng 


Tần số 

1 

9 

12 

14 

1 

3 

40 


Lóp 10B Điếm thi 6 7 8 9 Cộng 

I Tần số I 8 I 18 I 10 I 4 I 40 

8) Tiền lưong hàng tháng của 30 công nhàn ở một xưởng may. 

Tiên lưong 300 500 700 800 900 1000 Cộng 

Tân sỏ _ 3 5 _6_ 5 6 5 30 

9) Một nhà nghiên cứu ghi lại tuổi của 30 bệnh nhân mắc bệnh đau mắt hột. 


21 

17 

22 

18 

20 

17 

15 

13 

15 

20 

15 

12 

18 

17 

25 

17 

21 

15 

12 

18 

16 

23 

14 

18 

19 

13 

16 

19 

18 

17 


10) Năng su ât lúa (đơn vị: tạ/ha) của 120 thửa ruộng ở một cánh đông. 


Năng suất 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

Tần số 

10 

20 

30 

15 

10 

10 

5 

20 


Bài 2. Trong các mầu số liệu dưới đây: 

i) Cho biết dấu hiệu và đơn vị điều tra là gì? Kích thước mẫu là bao nhiêu? 

ii) Lập bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp. Nhận xét. 

iii) Vẽ biểu đồ tần số, tần suất. 

iv) Tính số trung bình, số trung vị, mốt. 

v) Tính phương sai và độ lệch chuẩn. Nhận xét. 


1) Kh ối luợng của 30 củ khoai tây thu hoạch đuợc ở nông trưởng T (đơn vị: g). 



90 73 88 99 100 

102 

101 

96 

79 

93 



81 94 96 93 95 

82 

90 

106 

103 

116 



109 108 112 87 74 

91 

84 

97 

85 

92 


Với các lớp: [70; 80), [80; 90), [90; 100), [100; 110), [110; 120]. 

2) Chiều cao của 35 cây bạch đàn (đơn vị: m). 

6,6 7,5 8,2 8,2 7,8 7,9 

9,0 

8,9 

8,2 

7,2 

7,5 

8,3 

7,4 8,7 7,7 7,0 9,4 8,7 

8,0 

7,7 

7,8 

8,3 

8,6 

8,1 

1 8, 

1 9,5 6,9 8,0 7,6 7,9 

7,3 

8,5 

8,4 

8,0 

8,8 



Với các lớp: [6,5; 7,0), [7,0; 7,5), [7,5; 8,0), [8,0; 8,5), [8,5; 9,0), [9,0; 9,5]. 
3) Số phiếu dự đoán đủng của 25 trận bỏng đá học sinh. __ 


54 

75 

121 

142 

154 

159 

171 

189 

203 

211 

225 

247 

251 

259 

264 

278 

290 

305 

315 

322 

355 

367 

388 

450 

490 


Với các lớp 

: [50; 

124], [ 

125; 

199], .. 

• (độ 

dài mỗi 

đoạn 

là 74). 




Doan 

1 thu của 50 

cửa hàng của một công ti trong một tháng (đơn vị: 

triệu đồng). 

102 

121 

129 

114 

95 

88 

109 

147 

118 

148 

128 

71 

93 

67 

62 

57 

103 

135 

97 

166 

83 

114 

66 

156 

88 

64 

49 

101 

79 

120 

75 

113 

155 

48 

104 

112 

79 

87 

88 

141 

55 

123 

152 

60 

83 

144 

84 

95 

90 

27 



Với các lớp 

: [26,5 

;48,5 

), [48 

,5; 70,5),... 

(độ dài 

mỗi khoảng là 22). 




Trang 54 




























































































5) Điếm thi môn Toán của 60 học sinh lóp 10. 


1 

5 

4 8 

2 9 

4 

5 

3 

2 

7 

2 

7 

10 

0 


2 

6 

3 7 

5 9 

10 

10 

7 

9 

0 

5 

3 

8 

2 


4 

1 

3 6 

0 10 

3 

3 

0 

8 

6 

4 

1 

6 

8 


2 

5 

2 1 

5 1 

8 

5 

7 

2 

4 

6 

3 

4 

2 


Với các lớp: [0;2), [2; 4), ..., [8; 10]. 

6) Số điện tiêu thụ của 30 hộ ở một khu dân cư trong một tháng như sau (đơn 

vị: kW ): 

50 47 

30 

65 

63 70 

38 

34 

48 

53 

33 

39 

32 


40 

50 

55 50 

61 

37 

37 43 

35 

65 

60 

31 

33 

41 

45 


55 

59 


Với các lớp: [30;35), [35; 40), [65;70]. 

7) Số cuộn phim mà 40 nhà nhiếp ảnh nghiệp dư sử dụng trong một tháng. 



Với các lớp: [0; 2], [3; 5], ..., [15; 17]. 

8) Số người đến thư viện đọc sách buốỉ tối trong 30 ngày của tháng 9 ở một thư viện. 


85 

81 

65 

58 

47 

30 

51 

92 

85 

42 

55 

37 

31 

82 

63 

33 

44 

93 

77 

57 

44 

74 

63 

67 

46 

73 

52 

53 

47 

35 


Với các lớp: [25; 34], [35; 44], ..., [85; 94] (độ dài mỗi đoạn băng 9). 

9) Số tiền điện phải trả của 50 gia đình trong một tháng ở một khu phố (đon vị: nghìn 


đồng ) 


Lóp 

[375; 449] 

[450; 524] 

[525; 599] 

[600; 674] 

[675; 749] 

[750; 825] 

Tần số 

6 

15 

10 

6 

9 

4 

10) Khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch ở một nông trường (đơn vị: gam). 


Lớp 

[70; 80) 

[80; 90) 

[90; 100) 

[100; 110) 

[110; 120) 

Tần số 

3 

6 

12 

6 

3 


Trang 55 





